CHỮ “KHÔNG” TRONG BÀI KINH 
BÁT NHẤ 


Chùa Tam Bảo Hà Tiên - 1999. 

Đề tài tôi nói hôm nay là chữ Không trong bài 
kinh Bát Nhã. Tất cả Tăng Ni cũng như Phật tử đến 
chùa thường đọc tụng thuộc lòng bài kinh Bát Nhã. Học 
kinh Bát Nhã mà không hiểu chữ Không cỦa kinh Bát 
Nhã sẽ dẫn đến hiểu lầm, có thể đâm ra hoang mang. 
Tại sao vậy? Bởi vì trong chùa thường nói câu "chẳng 
thà chấp có bằng núi Tu Di, chớ nên chấp không bằng 
hạt cải." 

Người tu chấp có, không thể tột được lý đạo. 
Nhưng dù chấp có nhiều như núi Tu Di vẫn không tai 
hại như chấp không bằng hạt cải. Đó là tai họa lớn. Vì 
vậy người xưa hay nhắc nhở chúng ta đừng nên chấp 
không, thế mà trong Bát Nhã nói cái gì cũng không hết. 
Không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không sắc, thính, 
hương, v], xúc v.v... Trong kinh nói không mà các vị tiền 
bối bảo đừng chấp không. Vậy hai chữ không đó khác 
nhau chỗ nào? Đây là điều tôi muốn giảng trạch cho tất 
cả Tăng Ni, Phật tử nắm cho vững, để đường tu chúng 
ta không bị trở ngại lại còn có thể tiến nhanh hơn. 

Muốn biết chữ Không trong kinh Bát Nhã hay cả 


hệ thống Bát Nhã, trước hết chúng ta phải nắm thật 
vững giáo lý nhân duyên. Người không nắm vững giáo 
lý nhân duyên thì không bao giờ hiểu được chữ Không 
trong kinh Bát Nhã. Chữ Không của Bát Nhã đứng vững 
là dựa trên lý nhân duyên, nếu lý nhân duyên là chân lý 
thì chữ Không cũng sẽ là chân lý. 

Trước hết chúng ta thử xem xét các pháp trên thế 
gian này có pháp nào không phải nhân duyên sanh hay 
không? Như chúng ta nhìn thấy ngôi chùa, vậy ngôi chùa 
từ đâu mà thành? Ai cũng biết đều do nhân công, thợ, 
thầy, gạch, cát, đá, xi măng v.v... hợp lại thành ngôi 
chùa. Chớ không bao giờ bỗng dưng nó tự thành, phải 
đủ nhân, đủ duyên hội hợp mới có. Nhân duyên thì 
không phải một thứ mà rất nhiều thứ tụ hợp lại thành 
sự vật. Cũng vậy, tất cả muôn sự muôn vật trên thế gian 
này có cái nào vƯỢt ngoài vòng nhân duyên đâu. 

Gần đây các nhà khoa học khi tìm hiểu đạo Phật, 
thấy rõ chủ trương các pháp do nhân duyên sinh của đạo 
Phật rất phù hợp với khoa học. Bởi vì khoa học là môn 
học phân tích sự vật, mà phân tích sự vật thì không vật 
nào tự nó có, tất cả đều do sự kết hợp nhiều thành phần 
mà có. Như vậy vật nào cũng không đơn độc một nhân 
một duyên có thể thành. Mà chúng rất phức tạp, do 
nhiều nhân nhiều duyên tụ lại. Chúng ta mới thấy cái 


nhìn của đức Phật hơn hai ngàn năm về trước rõ ràng, 
tường tận như thế nào. 

Sự vật không tự có, không phải ngẫu nhiên có, 
cũng không do ai làm ra, chỉ khi nhân duyên tụ hội thì sự 
vật hiện có, thiếu duyên thì sự vật ly tán. Giáo lý Phật 
chỈ rõ cho chúng ta không còn mê lầm, nghĩ rằng sự vật 
do người nào hoặc ngẫu nhiên nó có. TỪ cái nhà chúng 
ta nhìn tới cái bàn, cái ghế, vật nào không phải từ nhân 
duyên sinh? Cây cối tước mắt chúng ta cũng là nhân 
duyên sinh, rồi đến con người có phải từ nhân duyên 
sinh không? Nếu nói đơn giản là do tinh cha huyết mẹ 
kết tụ lại thành thân con người. Ngày nay với con mắt y 
học, người ta phân tích có bao nhiêu tỷ tẾ bào, phân ra 
từng loại rồi phối hợp lẫn nhau. Nhờ chúng phối hợp 
sinh hoạt, phát triển thì thân chúng ta còn sống, nếu 
chúng hư hoại thì thân này tan nát. Như vậy tất cả sự 
vật trên thế gian không có cái nào thoát ngoài lý nhân 
duyên. 

Như xét cái đồng hồ, vật gì là chủ thể của nó? 
Chúng ta không thể nói cây kim là chủ thể, số là chủ 
thể. Bộ phận nào là chủ thể cũng không được, mà do đủ 
các bộ phận ráp lại thành cái đồng hồ. Như vậy duyên 
hợp thì nó có, nếu các bộ phận phân tán ra thì đồng hồ 
cũng không. Trước mắt chúng ta thấy có đồng hồ, 


nhưng thực thể cái đồng hồ có hay không? Chỉ là duyên 
hợp tạm có chớ không thật, vì nó không có chủ thể. Bởi 
không có chủ thể nên đủ duyên nó còn, thiếu duyên nó 
mất, không có gì cố định hết. Như vậy làm sao nói đồng 
hồ là thật được. Đã không thật thì cái gì là chủ thể của 
nó, chẳng qua duyên hợp tạm có, duyên hết hoàn không. 

Trong kinh A Hàm đức Phật có dạy, người nào 
thấy được lý nhân duyên thì người đó thấy được pháp. 
Thấy được pháp tức là thấy đạo hay thấy Phật. Qua đó 
chúng ta thấy tầm quan trọng của lý nhân duyên như thế 
nào rồi. Cũng nhƯ vậy, con người do nhân duyên sinh 
nên không chủ thể, không cố định. Muôn vật trên thế 
gian này do nhân duyên sinh cũng không chủ thể, không 
cố định. Tuy không cố định, không chủ thể nhưng đồng 
hồ vẫn có, đủ duyên thì nó hiện tiền. Hiểu lý này rồi 
chúng ta mới bước qua bước thứ hai là chữ Không trong 
kinh Bát Nhã. 

Chúng ta đừng lầm chữ Không trong kinh Bát 
Nhã là trống rỗng, không có gì hết. Không là đối với có. 
Nhưng chữ Không đây là ngay nơi sự vật hiện tiền mắt 
thấy, tay sờ mó được song chủ thể nó là không, không 
cố định. Như vậy dù mắt thấy, tay sờ mó được mà nói 
là Không, đó là không chủ thể, không cố định. Bát Nhã 


nói Không vì nó do nhân duyên sinh nên không chủ thể. 


Cho nên chữ Không trong kinh Bát Nhã còn gọi là tánh 
Không. Hệ thống Bát Nhã gọi đó là tự tánh Không. Tức 
là không có chủ thể, không tự tánh nhưng sự vật vẫn có 
giả tướng của nó khi đủ duyên tụ hội. 

Con người chúng ta cũng do nhân duyên sinh, 
không có chủ thể, cố định. Vậy gọi ta được không? ChỈ 
là cái ta tạm bợ, còn mất theo duyên, không có giá trị 
thật. Thế mà lâu nay chúng ta cứ lầm nhận ta là thật, sự 
vật là thật. Nhà Phật gọi lầm nhận đó là vô minh, là sĩ 
mê. Người học Phật phải có trí tuệ sáng suốt, thấy đúng 
như thật. Những gì Phật dạy chúng ta quán sát, thấu 
suốt mới đem ra hướng dẫn chỈ dạy cho người khác, 
chớ không phải học hiểu suông mà thấy được Iẽ thật. 

Chúng ta thử nghiệm lại thân mình có phải là tạm 
bợ hay không ? Nếu thân chắc chắn chân thật thì không 
bao giờ hoại. Vì do duyên hợp nên thiếu duyên thì nó 
sanh ra bệnh tật rồi đi đến bại hoại. Đó là lẽ thật, không 
còn gì nghi ngờ nữa. Vì vậy chữ Không của Bát Nhã là 
không có thực thể, chớ không phải không ngơ giữa có 
và không. Người ta cứ ngỡ cái bàn trước mắt là có, hư 
không trống rỗng là không. Đó là cái có không củỦa 
người đời, còn Không của Bát Nhã là không tự tánh, 
không tự tánh tức là không thực thể. Vì vậy đức Phật 


nói thân này vô ngã. Vì vô ngã nên không chủ thể, bởi 


không chủ thể nên tùy duyên mà thành, tùy duyên mà 
hoại, không phải lúc nào cũng nguyên vẹn. Đó là ý nghĩa 
cụ thể của đạo Phật. 

Chúng ta thấy rõ ý nghĩa của chữ Không rồi thì 
đối với sự vật hiện tiền mắt thấy, tay sờ mó được là 
thật có hay thật không? Nói thật có hay thật không đều 
sai cả vì nó tạm bợ, chỈ có giả tướng hiện tiền. Như vậy 
phải nói sao ? Nói các pháp không thật có, do duyên sinh, 
chỉ tạm có nên nhà Phật gọi như huyễn, như hóa. Đến 
đây tôi nhớ Thiền sư Từ Đạo Hạnh ở đời Lý có bài kệ: 

Tác hữu trần sa hữu 

Vi không nhất thiết không 

Hữu không như thủy nguyệt 

Vật trước hữu không không. 

Tạm dịch: 

Có thì muôn sự có 

Không thì tất cả không 

Có không trăng đáy nước 

Đừng mắc có không không. 

Ngài Từ Đạo Hạnh diễn đạt hình ảnh cho chúng 
ta thấy rất linh động. Tất cả sự vật nếu nói có thì vật 
nào cũng có hết. Tại sao? Vì trên giả tướng mắt thấy, 
tay sờ mó được. Còn nếu nói không thì tất cả đều không 
hết, vì chúng là duyên hợp không thật. Không thật nên 


nói là không. Như vậy nói có và không giống như mặt 
trăng dưới đáy nước. Đêm rằm ta nhìn xuống hồ nước, 
thấy mặt trăng hiện dưới đáy nước. Mặt trăng ở đáy 
nước là thực có hay thực không? Nếu thực có sao đưa 
tay vớt lên không được. Nếu thực không sao mắt chúng 
ta thấy rõ ràng. Nên gọi là có mà chỉ là cái bóng, chớ 
không phải không ngơ. Nhưng là bóng thì nó không thật. 
Muôn sự vật ở thế gian này cũng như bóng trăng 
đáy nước, nhìn thấy như có nhưng rốt cuộc không thực 
thể. Cho nên có cũng như không, chỈ vì duyên hợp tạm 
có. Người ta cứ ngỡ rằng những gì mắt thấy tai nghe là 
thực có, nhưng không ngờ chúng là duyên hợp. Đã là 
duyên hợp, chúng ta đừng lầm chấp nó thật thì sẽ không 
đau khổ. Đây là chỗ khó của người học Phật. Nếu thấy 
được lý này thì chúng ta sẽ thấy đạo Phật hay đáo để. 
Chúng ta tu khó khăn vì chúng ta thấy cái gì cũng 
thật nên dễ nhiễm, dễ kẹt. Nhiễm kẹt thì sự tu không 
tiến, còn thấy các pháp không thật thì chúng ta không có 
øì để chấp, mà không chấp thì đường tu hết sức dễ 
dàng. Cho nên s¡ mê là động cơ chủ yếu đưa chúng ta 
đến chỗ sai lầm. TỪ sai lầm đó khiến chúng ta không 
thấy lẽ thật, rồi bị chìm đắm trong sinh tử, kiếp này 
kiếp nọ không cùng. Tuy nhiên những thứ đó cũng là 
tướng duyên hợp không thật. Nhưng không khéo tu 


chúng ta sẽ không ra khỏi nó, chỗ này rất là quan trọng. 

Tôi nhấn mạnh lại chữ Không trong kinh Bát Nhã 
tức là tánh không của các pháp. TỪ con người cho tới 
muôn vật đều giả có, không có thực thể. Đã là giả có mà 
chúng ta thấy thật thì đó là mê lầm, giả có mà nói không 
thì trái với lẽ thật. Vì vậy không thể khẳng định là 
không. Phải biết muôn sự muôn vật trước mắt chúng ta 
là tướng duyên hợp giả có. 

Kinh Bát Nhã có câu: "Quán TỰ Tại Bồ Tát hành 
thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn 
giai Không, độ nhất thiết khổ ách”. Nghĩa là, Bồ Tát 
Quán Tự Tại khi thực hành sâu vào trí tuệ Bát Nhã, Ngài 
xem thấy tất cả sự vật, tất cả pháp hay nói gọn là con 
người gồm năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều 
không có thực thể, không cố định. Khi thấy như vậy 
Ngài liền qua hết thầy khổ nạn. 

Ngày nay chúng ta tụng kinh Bát Nhã từ lúc mới 
vào chùa cho tới năm sáu mươi tuổi, biết bao nhiêu 
biến? Trăm ngàn biến mà khổ ách vẫn là khổ ách. Bởi vì 
tụng Bát Nhã thì tụng mà nhìn thấy thân năm uẩn thật. 
Nếu thấy thân năm uẩn duyên hợp hư dối thì có ai chửi 
thân năm uẩn này chúng ta thấy sao? Thân năm uẩn đã 
không thật thì lời chửi có thật đâu. Chẳng qua cũng là 
tạm bợ hư giả thôi. Mình hư giả, người hư giả, lời nói 


hư giả, có gì mà khổ, có gì mà phiền. Cho tới tất cả 
những thiệt thòi, khổ sở khác, nếu xét kỹ chúng có thật 
không? Cũng không thật. Như vậy có gì làm chúng ta 
khổ sở đâu? Chỉ cần dùng trí tuệ Bát Nhã soi thấu muôn 
sự vật, soi thấu lại bẳn thân mình đều là duyên hợp hư 
giả. Thấy được như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết. 
Như vậy chúng ta chỈ cần tụng một câu đó cũng 
hết khổ rồi, đâu cần phải tụng nhiều. Chủ yếu là biết 
vận dụng lời Phật dạy vào việc tu của mình. Lời Phật 
dạy rất chí lý nhưng chúng ta cứ đọc thuộc lòng. Đọc 
lại cho Phật nghe phải không? Chúng ta đọc kinh đúng 
ra là đọc cho mình nhớ và thực hành theo lời Phật dạy. 
Nhưng thường Phật tử cứ nghĩ rằng đọc như vậy có 
phước. Đọc hai lần phước nhiều hơn một chút. Do 
không biết lời Phật dạy để Ứng dụng quán chiếu lại bản 
thân và mọi vật chung quanh, thấu triệt được lẽ thật của 
nó nên chúng ta cứ đọc cho Phật nghe hoài, còn mình thì 
không dính dáng gì hết. Phật nói chiếu kiến ngũ uẩn giai 
không độ nhất thiết khổ ách, chúng ta tụng hoài sao 
không qua được khổ ách? Bởi vì có chiếu kiến đâu! 
Chiếu kiến là soi sáng, mà chúng ta không chịu soi sáng 
thì làm sao thấu tỏ được. Đó là lầm lẫn của chúng ta. 
Đức Phật dạy thân này được kết hợp từ năm 
uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. 


Sắc uẩn là tứ đại đất nước gió lửa hợp lại. Thọ uẩn là 
những cẩm giác của chúng ta như đang nóng có ngọn 
gió thổi qua nghe mát, cảm giác ấy gọi là thọ. Lưỡi 
chúng ta nếm một món ăn nghe ngọt, nghe đắng v.v... 
cảm giác ấy là thọ. Mắt chúng ta nhìn thấy người thấy 
vật, nhận ra đẹp xấu. Thân xúc chạm sanh thích hoặc 
chán v.v... Đó là cảm giác của thọ. Sáu căn tiếp xúc sáu 
trần có cẳm giác khổ vui, không khổ không vui. Đó gọi 
là thọ. Tưởng uẩn là tâm mình tưởng tượng việc quá 
khứ vị lai. Hành là suy tư, những ý niệm nhẹ nhàng tế 
nhị. Có chỗ nói hành cũng là ý chí. ý chí vươn lên hay ý 
chí mạnh mẽ. Thức uẩn, phân biệt cái này tốt, cái kia 
xấu, cái này phải, cái kia quấy v.v... 

Như vậy thân chúng ta có năm phần. Một phần 
thuộc về sắc chất, bốn phần kia thuộc về tinh thần. Có 
chỗ khác lại chia thân này do bốn thứ hợp lại là sắc. Sắc 
đó gồm bốn thứ đất nước gió lửa. Phần tinh thần bốn 
thứ: thọ, tưởng, hành, thức. Hai thứ cộng lại thành tám 
thứ đều nhau. 

Tóm lại, thân này từ vật chất cho đến tính thần 
đều do duyên hợp, không có gì cố định. Xưa Thiền sư 
Lương Giới, TỔ tông Tào Động, lúc mới cạo tóc vào 
chùa, đọc kinh Bát Nhã, Ngài thấy kinh nói: "Vô nhãn, 
nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, 


pháp", Ngài bạch với thầy: 

- Con có mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng sao trong 
kinh nói không có. Nghĩa này thế nào? 

Vị thầy lắc đầu bảo Ngài đi tìm học chỗ khác, vì 
thầy giải nghĩa không nổi. Người học đạo thấy kinh nói 
sao là hay như vậy, không thắc mắc tìm hiểu nghĩa lý thì 
chúng ta không tiến bộ được. Ngài Lương Giới đọc kinh 
không hiểu liền sinh nghi nên Ngài phăng tìm cho ra. Sau 
này ngộ đạo Ngài mới thấy được lý chân thật của Phật 
dạy. Tất cả lời Phật dạy không có câu nào, lời nào là vô 
ý vô nghĩa, tất cả đều chỉ lẽ thật cho chúng ta. Nhưng vì 
trình độ thấp nên chúng ta không nắm vững thành ra cứ 
mê muỘi mãi. 

Trong kinh Bát Nhã có đoạn: "Tướng không của 
các pháp không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt 
v.v..." cho tới không mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi không 
cả sắc thinh hương vị xúc pháp v.v... tất cả đều không. 
Như vậy tánh Không là thực thể không của các pháp. 
Trên phương diện không thực thể thì không có pháp gì 
có thật cả, nên nói không tất cả. Ngũ uẩn không, thập 
nh] xứ không, thập bát giới không v.v... 

Tới đoạn sau "vô vô minh tận, vô khổ tập diệt 
đạo, vô trí diệc vô đắc”. Nghĩa là tất cả pháp như năm 
uẩn, mười hai xỨ, mười tám giới. Năm uẩn là chỉ thân 


này, mười hai xứ tức là sáu căn và sáu trần, mười tám 
giới là căn trần thức cộng lại là mười tám. Vậy thì thân 
này, tâm thức này và trần cảnh này trên tánh Không đều 
không có, không thực thể. Về thế tục đế, những thứ này 
không thật có. 

Còn như pháp Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Đế lẽ 
ra nhất định phải có. Vì Phật nói pháp Tứ Đế là chân lý, 
không thể sai chạy, pháp nhân duyên cũng chân lý, 
không thể sai chạy được. Nhưng tại sao kinh Bát Nhã 
nói cũng không luôn, như vậy chúng ta tu cái gì? Điểm 
này có nhiều người thắc mắc. Không khổ tập diệt đạo, 
không vô minh và không hết vô minh v.v... thì chúng ta 
tu làm sao đây? 

Tôi thường hay nhắc, pháp của Phật dạy là 
phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh 
có bệnh øì Phật có thứ thuốc ấy. Vậy nếu bệnh không 
thật thì thuốc có thật không? Thân ngũ uẩn này không 
thật tức là bệnh không thật. Thuốc là để trị bệnh, bệnh 
đã không thật thì thuốc làm gì có thật. Rõ ràng pháp của 
Phật dạy chỉ là phương tiện trị bệnh cho chúng sanh. 
Nếu chúng sanh hết bệnh thì thuốc cũng không dùng. 
Chúng sanh không thực thể thì thuốc cũng không thực 
thể. 

Người đời thường nghĩ lời phàm tục không thật, 


còn lời Phật dạy là chân lý, là thật. Nhưng sự thật Phật 
chỉ tùy theo bệnh của chúng sanh mà dạy, giúp họ giải 
trừ được căn bệnh của mình, chớ ngôn ngữ ấy cũng 
không thật. Cho nên nói kinh điển như ngón tay chỉ mặt 
trăng hay chiếc bè đưa người qua sông v.v... Hiểu như 
vậy chúng ta mới không nghi. Tất cả pháp thế gian (tục 
đế) và pháp xuất thế gian (chân đế) đều không có thực 
thể, chỉ là giả tướng tạm bợ, đối bệnh cho thuốc thôi. 
Thấy rõ như vậy nên không chấp, sẽ đi tới chỗ cứu kính 
Niết Bàn, không còn mê lầm nữa. 

Thấy được chữ Không của Bát Nhã rồi thì chúng 
ta dễ tu. Bởi vì chúng ta đang mắc bệnh chấp không. Nói 
tất cả pháp không có chủ thể liền chấp không ngơ. Nếu 
ai chấp không ngơ là lầm, bởi sự vật đang có giả tướng 
hiện tiền làm sao nói không được. Cho nên chúng ta 
phải hiểu rõ, Không là không chủ thể, không cố định, 
chớ lầm là không ngơ. Hiểu như vậy chúng ta sẽ không 
còn chấp nữa. 

Tất cả sự vật đến với ta, ta không chấp thì dễ tu 
biết mấy. Mình có phải khổ sở để dẹp nóng giận, dẹp 
phiền não không? Sở dĩ chúng ta phiền não, chúng ta 
nóng giận là vì chúng ta chấp nó thật. Nếu biết rõ nó 
không thật, chỈ tạm bợ do duyên hợp thì có gì mà chấp. 
Do không chấp nên thẳnh thơi tự tại đi giữa cuộc đời 


mà chúng ta không dính mắc øì cả. 

Như vậy Phật độ chúng ta hết khổ, hay chúng ta 
dùng trí tuệ thấy muôn sự vật xảy đến với mình không 
thật, liền vượt qua các khổ. Nỗi khổ không ai cứu ta 
được mà do ta nhận ra chân tướng của nó không thật thì 
có gì làm ta phiền hà, khổ sở nữa! Thấy tường tận đạo 
lý thì không còn chấp. Nên nhớ chấp là gốc tỪ si mê, là 
nhân của đau khổ. Nhờ trí tuệ sáng không chấp nên đau 
khổ cũng không còn. Tụng một bài kinh Bát Nhã mà 
thấu triệt rồi thì chúng ta tự tại đi trong cuỘc đời. Đó là 
điều chắc chắn vậy. 

Nhưng sẽ có người nói thế này, Phật dạy các 
pháp hư giả tạm bợ như kinh Kim Cang nói: "Nhất thiết 
hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh". Nếu mọi thứ 
đều tạm bợ huyễn hóa hết thì không cần làm gì nữa. 
Cuộc đời cứ thả trôi thì xã hội sẽ ra sao? Đây là nghi 
vẫn của nhiều người hiện nay. Thật ra người tu Phật 
phải có đủ hai mặt: Một là trí tuệ tức trí Bát Nhã, hai là 
tỪ bi. 

Chúng ta quán sát thấy rõ tánh các pháp là không, 
do duyên hợp tạm có, thấy tường tận như vậy là chúng 
ta có trí tuệ Bát Nhã. Nhưng giả sử cạnh ta có người đói 
khổ, chúng ta cũng bỏ mặc chỉ ngồi cười thôi, không 
làm gì hết, như vậy trở thành khô khan tiêu cực. Cho 


nên phải phát tâm từ bi. Phật dạy có trí tuệ mà không có 
tỪ bi là càn tuệ tức trí tuệ khô. Vì vậy trí tuệ phải có từ 
bi thì trí tuệ ấy mới tươi nhuần. Còn tỪ bi mà thiếu trí 
tuệ thì gọi là từ bi mù, nên chúng ta tu Phật phải có đủ 
tỪ bi và trí tuỆ. 

Bởi vì có trí tuệ rồi chẳng lẽ ngồi không, ai khổ 
mặc họ không cần biết đến ? Như vậy là ích kỞ, không 
có lợi ích gì cả. Cho nên người tu phải phát tâm tỪ bị, 
chúng sinh tuy hư giả nhưng lại không biết hư giả. Vì 
vậy họ khổ, chúng ta phải thương, phải cứu họ, làm cho 
họ hết khổ. Như vậy nhờ trí tuệ phá kiến chấp sai lầm, 
phá ngu muội tăm tối. Nhờ lòng từ bi thương người mê 
lầm, ta chỈ cho họ thấy được lẽ thật, không còn chấp, 
không còn đau khổ nữa. Đó mới gọi là làm tròn bổn 
phận người tu. 

Vì vậy trí tuệ và từ bi phải nhịp nhàng theo nhau. 
Người tu Phật dù bậc thượng hay bậc hạ cũng phải 
đồng thời huân tập hai phương diện đó. Phải có đầy đủ 
trí tuệ tức trí Bát Nhã và từ bi để độ chúng sanh. Không 
vị Phật nào chỉỈ có trí tuệ mà thiếu tỪ bi. Hiểu như vậy 
chúng ta mới sẵn sàng lăn vào cuộc đời để cứu khổ, để 
đánh thức những người mê muội. Không nên nói thân 
giả, cảnh giả, khổ cũng không thật, có gì đâu lo. Thiên 
hạ đói cũng là chuyện giả thôi, có chi phải bận lòng rồi 


ngồi đó không làm gì hết. 

Nên trong kinh Phật dạy phước và huệ, cả hai 
phải song hành như nhau, giống con chim có hai cánh. 
Chim muốn bay được phải đủ đôi cánh, nếu chích đi 
một cánh thì chim bay không được. Người tu cũng vậy, 
phải có trí tuệ để thấy tường tận lẽ thật của cuộc đời và 
có lòng từ bi để san sớt, chia xẻ những nỗi khổ của 
chúng sanh. Đó mới là người tu Phật chân chính. 

Mong tất cả quý vị nghe suy ngẫm và Ứng dụng 
giáo pháp Phật dạy vào đời sống tu tập của mình. Nếu 
ứng dụng được sẽ thấy giá trị cao siêu của Phật pháp, 
bằng ngược lại chỈ hiểu suông, không thực hành gì cả 
thì không bao giờ thấy được sự mầu nhiệm của đạo 
Phật. Và như vậy chúng ta không xứng đáng gọi là đệ 
tử của đức Phật. Tất cả hãy ghi nhớ và cố gắng nỗ lực 
thực hành để có niềm vui chân thật ngay trong hiện đời. 


